QUYEN NANG CUA AN SUNG 

(VEHON NHAN BATKHA PHAN LY 
VA CUOC TRANH LUAN VENH0NG N6U0I LI DI 
TAl HON DAN SUVA VI EC LAN H NHAN CAC BITICH) 

TGM. Gerhard Ludwig Midler 
Lm. Luy Nguyen Anh Tudn chuyen ngu 

SAU KHI CONG BO TRIEU TAP DAI HOI CHUNG NGOAI 
THUCfNG CUATHUONG HOI OONG GIAM MUCVAOTHANG MU01 
2014 VE CHAM SOC MUC VU CHO GIA OINH, NGL/CJI TA THAY NOI 
LEN NHONG BAN TAN VE VAN OE CAC TIN HffU OA LI DI TAI HON 
(VE MAT DAN SU) CO OUOC LANH NHAN CAC Bl TICH HAY KHONG. 
OEG0P PHANTIM HIEU SAU HONOETAl CAP BACH NAYVAOECAC 
VI MUCTLfDAN DATOAN CHIEN MINH CACH TOT HON VA HUONG 
DAN HQ SAO CHO PHU HOP Vfll CHAN LY CUA GlAO THUYET CONG 
GlAO, CHUNG TOI XIN GlOl THIEU BAl VIET OE NGAY 23 THANG 10 
NAM 2013 CUA OUC TONG GlAM MUC BO TRUCfNG BO GlAO LY 
OUCTINSAUOAY. 



Van de lien quan den nhung ngudi tin huu, sau khi li di, 
da dan than vao mot hon phoi dan su moi, khong phai 
la moi me. Hoi thanh luon xem day la mot van de rat quan 
trong va co huong giup do nhiing ngudi dang d trong hoan 



canh nay. Hon nhan la mot bi tich chi phoi mot each het sue 
sau xa con nguoi trong nhung hoan canh ca nhan, xa hoi va 
lich su. Vi ngay cang co nhieu nguoi trong nhung nude co 
truyen thong kito giao co xua bi van de nay chi phoi, van 
<3e muc vu tro nen that y nghia tren nhieu mat. Ngay nay, 
ngay ca nhiing tin hun vung vang ciing that su ban khoan: 
Hoi thanh khong the chap nhan cho nhung nguoi li di tai 
hon lanh nhan bi tich voi mot so dieu kien nao do hay sao? 
Phai chang Hoi thanh luon luon bi troi buoc truoc van de 
nay? Cac nha than hoc da thuc su dieu tra khao sat het moi 
he luy cua van de nay? 

Nhung cau hoi can phai co loi giai dap thich dang phu hop 
voi giao ly Cong giao ve hon nhan. Mot huong muc vu co 
trach nhiem phai duoc dat nen tang tren mot nen than hoc 
bay to "su quy phuc hoan toan cua tri va tarn doi voi Thien 
Chua Dang mac khai, dong thoi san long chap thuan chan 
ly do Ngai mac khai" (Dei Verbum 5). Be giup moi nguoi 



hieu dirge giao ly chan thuc cua Hoi thanh, chung ta phai 
khoi di tu Lai Chua trong Thanh kinh, dirge giai thich cu 
the trong Thanh Truyen va dirge Huan quyen dien giai mot 
each nhat thong. 

CHUfNG TIT CUA THANH KINH 

Tim kiem trong Ciru iroc cau tra loi cho van de cua chung 
ta khong phai la de dang, boi vi thai do hon nhan chira 
dirge xem la mot bi tich. Tuy nhien, Loi Chua trong Ciru 
uoc van rat co y nghia doi voi chung ta, vi Chua Giesu 
cung thuoc truyen thong nay va Nguoi lap luan cung tren 
co so cua truyen thong nay. Trong Thap Gioi, ta thay co 
gioi ran "nguoi cho ngoai tinh" (Xh 20,14), nhung o cho 
khac thi li di lai dugc trinh bay nhu la mot truong hgp dugc 
phep. Theo Dnl 24,1-4, Mose tuyen bo nguoi chong co the 
trao cho vg minh to ly thu va duoi ra khoi nha minh, neu 
nguoi nay khong con dep long chong niia. Sau do, ca nguoi 
chong lan nguoi vg deu co the xay dung mot hon nhan moi. 
Nhung Cuu uoc cung de ra mot so truong hop du phong 
bo tuc dieu luat cho phep li di nay. Cac tien tri, khi so sanh 
Giao uoc cua Thien Chua voi dan Israel va giao uoc hon 
nhan, da nit ra ket luan: ly tuong la hon nhan mot vg mot 
chong (don hon) va bat kha phan ly (vinh hon). Tien tri 
Malakhi dien ta dieu nay mot each ro rang: "Nguoi cho 
phan boi nguoi vg nguoi da ket uoc trong tuoi thanh xuan" 
{Ml 2,14-15). 

Dac biet nhat, cuoc tranh luan giua Chua Giesu va nhiing 
nguoi Phariseu la co hoi de Nguoi boc 16 su diep ve chu de 
nay. Nguoi dut khoat tach minh khoi quan diem Cuu uoc ve 
viec li di ma Mose da cho phep vi "long chai da da" cua con 
nguoi va Nguoi chi cho thay y dinh nguyen thuy cua Thien 



Chua: "thud ban dau Thien Chua da tao dung ho co na co 
nu. Boi the, nguoi dan ong lia bo cha me ma ... ca hai nen 
mot xuong mot thit. Vay dieu gi Thien Chua da ket hop con 
nguoi khong duoc phan ly" (Mc 10,5-9; x. Mt 19,4-9; Lc 
16,18). Hoi thanh Cong giao luon dat co so giao thuyet va 
thuc hanh cua minh tren nhung loi nay cua Due Giesu ve 
hon nhan bat kha phan ly. Day lien ket noi tai hai vo chong 
voi nhau do chinh Thien Chua tao lap. Day hon uoc ay la 
mot thuc tai phat sinh tu Thien Chua va do do, con nguoi 
khong the dung cong no each tuy tien. 

Mot so nha chu giai Thanh kinh ngay nay nhin su viec 
theo quan diem la vao thoi cac Tong do nhiing loi nay cua 
Chua ciing chi duoc ap dung voi nhieu uyen chuyen. Dang 
chu y la truong hop porneia I gian dam (x. Mt 5,32; 19,9) 
va truong hop mot nguoi kito hun va mot nguoi ban doi 
khong kito huu li hon (x. lCr 7,12-15). Cac doan cau co 
chii porneia tu ban dau da la de tai tranh cai quyet liet giua 
cac nha chu giai. Nhieu nguoi chon quan diem cho rang cau 
noi ay khong co y noi den mot truong hop ngoai le nao cua 
day hon phoi bat kha phan ly, nhung am chi nhiing truong 
hop nhung cap song chung nhu vo chong trai phep. Tuy 
nhien, Hoi thanh khong the xay dung giao thuyet va duong 
loi thuc hanh cua minh tren co so nhung gia thuyet cua 
khoa chu giai con dang gay tranh luan. Hoi thanh phai trung 
thanh voi giao huan ro ret cua Chua Kito. 

Thanh Phaolo trinh bay lenh cam li di nhu la y muon cua 
Chua Kito: "Voi nhung nguoi da ket hon, toi ra lenh nay, 
khong phai toi, ma la Chua: vo khong duoc bo chong, ma 
neu da bo chong, thi phai o doc than hoac phai lam hoa voi 
chong; va chong ciing khong duoc ray vo" {lCr 7,10-11). 
Dong thoi, trong quyen han rieng cua minh, ngai cho phep 



nguoi ngoai dao neu muon bo nguoi vo hay chong co dao 
thi cu bo. Trong truong hop do, nguoi co dao "khong bi 
rang buoc" phai cu o doc than (lCr 7,12-16). Dua tren 
doan Thanh kinh do, Hoi thanh da nhan ra rang chi hon 
nhan giua mot nguoi nam da chiu phep rua va mot nguoi 
nu da chiu phep rua moi la mot bi tich dung nghia, va nhu 
the chi trong truong hop nay tinh bat kha phan ly vo dieu 
kien cua hon nhan moi duoc ap dung. That ra, hon nhan cua 
nguoi ngoai dao cung duoc dat dinh bat kha phan ly, nhung 
trong mot so hoan canh - vi nham den mot thien ich Ion hon 
- co the bi tieu hon (privilegium Paulinum/dac an Phaolo). 
Truong hop nay khong phai la mot ngoai le cua giao huan 
cua Chua. Tinh bat kha phan ly cua hon nhan bi tich, tuc la 
hon nhan o trong mau nhiem Chua Kito, van duoc bao toan. 

Co so Thanh kinh co y nghia hon cho tinh bi tich cua hon 
nhan nam o trong Thu gui Tin huu Epheso, trong do co doan 
viet: "Nguoi lam chong, hay yeu thuong vo, nhu chinh Due 
Kito yeu thuong Hoi thanh va hien minh vi Hoi thanh" (Ep 
5,25). Va ngay sau do, thanh Phaolo noi them: "Chinh vi 
the nguoi dan ong se lia cha me ma gan bo voi vo minh, 
va ca hai se thanh mot xuong mot thit. Mau nhiem nay that 
la cao sau. Toi muon noi ve Due Kito va Hoi thanh" (Ep 
5,3 1-32). Hon nhan kito giao la mot dau huu hieu cua Giao 
uoc giua Due Kito va Hoi thanh. Vi no chi va thong ban an 
sung cua Giao uoc nay, hon nhan giua nhung nguoi da chiu 
phep Rua la mot bi tich. 

CHLTNG TIT CUA THANH TRUYEN 

Cac giao phu va cac Cong dong la nhiing chung tu quan 
trong ve tien trien cua each nghi cua Hoi thanh. Doi voi cac 
giao phu, cac giao huan Kinh Thanh ve chu de nay la co 



tinh rang buoc. Cac ngai loai bo cac thu luat li di cua Chinh 
quyen xem nhu khong phu hop voi giao huan cua Chua 
Giesu. Hoi thanh cua cac ngai loai bo li di va tai hon, va lam 
nhu the vi muon vang phuc Tin Mung. Ve van de nay, co su 
dong tarn nhat tri trong chung tu cua cac giao phu. 

Thoi cac giao phu, nhung tin huu da li di va tai hon dan su 
thi khong the duoc phep ngay ca nhan lanh tro lai cac bi 
tich sau mot thoi gian thong hoi an nan. Tuy nhien, mot so 
ban van cua cac giao phu duong nhu co y noi rang nhiing 
lam dung khong luon luon duoc chinh don nghiem ngat va 
doi khi nguoi ta cung di tim nhung giai phap muc vu cho 
mot so truong hop ngoai bien rat hiem hoi. Ve sau nay, 
nguoi ta thay xuat hien tai nhieu noi nhiing thoa hiep Ion 
hon, tinh trang nay dac biet duoc xem nhu la hau qua cua 
viec Giao Hoi va Nha nude ngay cang phu thuoc nhau. O 
phia Dong, tinh trang nay van tiep dien theo chieu huong 
ngay cang phong khoang trong cac Giao Hoi, nhat la sau 
khi co su li khai voi Toa thanh Phero. Trong cac Giao Hoi 
Chinh Thong ngay nay, co rat nhieu li do de nguoi ta co 
the cho li di, thuong duoc bien minh boi tinh than dqi cuoc 
(oikonomia), hay boi long khoan dung muc vu trong nhung 
truong hop kho khan ca nhan, va tu do mo duong cho phep 
lap hon phoi thii hai hoac thu ba, trong tinh than sam hoi. 
Thuc hanh nhu the la khong the hoa hop voi thanh y Thien 
Chua, nhu loi Chua Giesu day ve hon nhan la bat kha phan 
ly. The nhung, day cung la van de cua dai ket giua cac Giao 
Hoi Kito, ma chung ta khong duoc xem nhe. 

O Tay Phuong, cuoc cai each do Due giao hoang Gregorio 
phat dong, chong lai nhiing khuynh huong tu do phong 
khoang nay va da co sang kien thuc day tim hieu nguyen 
thuy cua loi Kinh Thanh va cac giao phu. Hoi thanh Cong 



giao bao ve hon nhan tuyet doi bat kha phan ly tham chi 
voi gia phai tra la su hi sinh va dau kho. Su kien "Giao 
Hoi Anh giao" li khai, cat dut hiep thong voi Dang Ke vi 
thanh Phero xay ra khong phai vi giao thuyet khac biet, ma 
vi Due giao hoang, boi vang theo loi day cua Chua Giesu, 
da khong the dap ring yeu sach cua vua Henry VIII doi giai 
hon phoi cho ong. 

Cong dong Trento xac nhan giao ly ve bi tich hon nhan bat 
kha phan ly va giai thich dieu do phu hop voi giao huan 
cua Phuc am (x. DH 1807). Doi khi co nguoi cho rang Hoi 
thanh trong thuc te (de facto) da dung tung each thuc hanh 
cua Giao Hoi Dong phuong. Nhung dieu do khong dung. 
Cac nha chuyen mon Giao luat van thuong xuyen coi do la 
mot su lam dung. Bang chung la cac nhom Kito hiru Chinh 
Thong giao khi tro lai Cong giao phai minh nhien bay to 
nhin nhan nhung cuoc hon phoi thu hai va thu ba la bat 
thanh su. 

Cong dong Vatican II, trong Hien che Muc vu Gaudium et 
spes ve "Hoi thanh trong the gioi ngay nay", da trinh bay 
mot giao thuyet sau sac ve mat than hoc va linh dao. Giao 
ly ay bao ve mot each ro rang va minh bach tinh bat kha 
phan ly cua hon nhan. Hon nhan duoc hieu la mot su hiep 
thong toan dien doi song va tinh yeu, the xac va tinh than, 
giua mot nguoi nam va mot nguoi nu hien than cho nhau 
va don nhan nhau nhu nhung nhan vi. Qua hanh vi ung 
thuan, boi su tu do ca nhan cua hai nguoi, danh cho nhau, 
ma mot dinh che thuoc trat tu thanh thieng duoc thiet lap, 
dinh che ay nham toi thien ich cua doi vo chong va con cai 
ho va khong con phu thuoc vao y muon tuy tien cua con 
nguoi: "Su hop nhat than xac, hanh vi tu hien cua hai nguoi 
cho nhau, cung nhu loi ich cua con cai, doi buoc doi vo 



chong phai hoan toan trung tin va thuc day ho ket hop voi 
nhau each bat kha phan ly" (s. 48). Nho bi tich nay Thien 
Chua phu ban an sung dac biet cho doi vo chong: "That vay, 
nhu xua, Thien Chua den voi dan Ngai trong mot giao uoc 
yeu thuong va trung thanh, ngay nay, Dang Cuu The, Phu 
Quan cua Hoi thanh, cung den voi doi vo chong qua bi tich 
Hon Phoi. Nguoi con o lai voi ho de hai vo chong mai mai 
trung thanh yeu thuong nhau bang su tu hien cho nhau, nhu 
Nguoi da yeu thuong Hoi thanh va nop minh vi Hoi thanh". 
Nho bi tich nay, hon nhan bat kha phan ly dat duoc mot y 
nghia moi va sau xa hon, do la hon nhan bi tich tro thanh 
hinh anh cua tinh yeu kien tri cua Thien Chua danh cho dan 
Ngai va cua long trung tin mai mai cua Chua Kito danh cho 
Hoi thanh Nguoi. 

Chi co the hieu va song hon nhan nhu la bi tich trong boi 
canh cua mau nhiem Chua Kito. Neu hon nhan bi the tuc 
hoa hay chi duoc nhin nhu la mot thuc tai tu nhien, thi tinh 
bi tich cua no bi lam lu mo di. Hon nhan bi tich thuoc ve 
binh dien cua an sung, duoc dua vao trong moi hiep thong 
dut khoat cua tinh yeu giua Chua Kito va Hoi thanh Nguoi. 
Kito huu duoc moi goi song cuoc hon nhan cua ho trong 
tarn cua Nude Thien Chua dang den trong Due Giesu Kito, 
Ngoi Loi Thien Chua lam nguoi. 

CHLTNG TlTCUA HUAN QUYEN NGAY NAY 

Ngay 22 thang 11 nam 1981 Due giao hoang Gioan-Phaolo 
II ban hanh Tong huan hau Thuong Hoi dong Giam muc 
ve Gia dinh Kito huu trong the gioi ngay nay, Familiaris 
Consortio, day la mot van kien Huan quyen rat quan trong 
va co tinh nen tang cho den nay. Tong huan xac nhan manh 
me giao huan tin li cua Hoi thanh ve hon nhan. Nhung cung 



bieu 16 moi ban tarn muc vu doi voi tin huu tai hon dan sir, 
dau ho con bi rang buoc boi mot hon nhan hop phap trong 
Giao Hoi. Diic giao hoang bieu 16 thai do het sue quan tarn 
va thong cam doi voi nhung nguoi dang 6 trong hoan canh 
nay. So 84 cua Tong huan noi ve "nhung nguoi li di tai hon" 
dua ra nhung tuyen bo chu chot nhu sau: 

1. Vi long yeu men su that, cac vi muc tu phai biet 
rang minh co bon phan phai "phan biet can than nhung 
tinh canh khac nhau". Khong duoc danh gia moi su 
viec va moi con nguoi nhu nhau. 

2. Cac muc tu va cong doan giao xu co nhiem vu giup 
do cac tin huu dang 6 trong tinh canh nay voi mot 
"long bac ai an can". Ho van thuoc ve Hoi thanh, ho 
van co quyen duoc cham soc muc vu va ho phai tham 
gia vao doi song Hoi thanh. 

3. Tuy nhien, ho khong duoc ruoc le, vi hai li do sau 
day: 

a) "tinh trang cua ho va dieu kien song cua ho mau 
thuan mot each khach quan voi su hiep thong yeu 
thuong giua Due Kito va Hoi thanh, nhu no van 
duoc dien ta va hien tai hoa trong phep Thanh the"; 

b) "neu chap nhan cho nhung nguoi ay duoc ruoc 
le, dieu do se khien cho cac tin huu di toi cho sai 
lac, boi roi co the hieu lam giao ly cua Hoi thanh 
ve hon nhan bat kha phan ly". Viec giao hoa bang 
bi tich thong hoi, la bi tich mo duong cho don nhan 
Thanh the, chi co the duoc ban cho nhung nguoi 
biet hoi han ve nhung gi da de xay ra va "thanh tarn 
san sang chap nhan mot each song khong con mau 



thuan voi su bat kha phan ly cua hon nhan nua". 
Cu the, dieu nay co nghia la khi vi nhung li do he 
trong, chang han nhu phai lo nuoi day con cai, ma 
nguoi ta khong the giai tan su ket hop moi ay, thi 
bay gio hai nguoi phoi ngau ay "phai song tiet due 
hoan toan". 

4. Cam tuyet doi tat ca cac muc tu, vi nhung li do 
thuoc ban chat bi tich va than hoc va khong boi ap luc 
phap li, ma "cu hanh bat cu mot thu nghi thuc nao" 
cho nhung nguoi da li di tai hon dan su, chung nao hon 
phoi bi tich thu nhat van con hop phap. 

Tuyen bo cua Bo Giao ly Due tin ngay 14.9.1994 ve viec 
ruoc le cua nhung tin huu li di tai hon, nhan manh rang 
thuc hanh cua Hoi thanh ve van de nay "khong the sua doi 
do cac hoan canh khac nhau" (so 5). Tuyen bo ciing noi ro 
nguoi tin huu co lien quan do khong nen di len rude le vi 
duoc thuc day boi tieng luong tarn cua minh: "phan doan 
thay co the lam nhu vay, cac cha xu va cac cha giai toi ... co 
bon phan nghiem ngat khuyen cao ho phan doan theo luong 
tarn nhu the thi cong khai doi nghich lai voi giao huan cua 
Hoi thanh" (so 6). Neu van con co su hoai nghi ve tinh hop 
phap cua mot cuoc hon nhan that bai, thi can phai nho den 
cac toa an hon phoi co tham quyen xet xu (x. so 9). Van de 
nay hien van la quan trong bac nhat, "voi tinh bac ai cham 
lo phai lam moi su trong kha nang de lam sao cung co trong 
tinh yeu Chua Kito va Hoi thanh nhung tin huu trong hoan 
canh trai qui tac do. Boi the ho chi co the don nhan tron ven 
su diep cua hon nhan Kito giao va trong due tin ho kien tri 
chiu dung tinh canh khon kho cua ho. Trong muc vu phai 
het sue bao dam sao cho de nguoi ta hieu duoc day khong 
phai la van de ki thi nhung chi la trung thanh tuyet doi theo 



y muon cua Due Kito, Dang da khoi phuc va giao pho cho 
chung ta tro lai su bat kha phan ly cua hon nhan nhu la mot 
hong an cua Dang Tao H6a" (so 10). 

Trong Tong huan hau Thuong Hoi dong Sacramentum 
Caritatis (Bi tich Tinh yeu) ra ngay 22.2.2007, Due 
Benedicts XVI da torn luge cong trinh cua cua Thuong Hoi 
dong Giam muc ve de tai Thanh the va ngai da trien khai 
de tai xa hon nua. Trong doan so 29, ngai noi den tinh canh 
cua nhung nguoi tin huu li di tai hon. Cung the, doi voi due 
Benedicts XVI, day la mot "van de muc vu phuc tap va 
nhieu khe". Ngai xac nhan lai "thuc hanh cua Hoi thanh, 
von can cu tren Kinh Thanh (x. Mc 10,2-12), la khong chap 
nhan cho nguoi li di tai hon lanh nhan cac bi tich", tuy nhien 
ngai thuc day cac muc tu phai dong thoi "quan tarn tan luc 
each dac biet" nhung nguoi dang chiu tinh canh ay; voi uoc 
mong ho "song doi Kito huu each tron ven nhat trong hoan 
canh cua ho qua viec tham du thanh le deu dan ma khong 
ruoc le, lang nghe Loi Chua, chau Thanh the, cau nguyen, 
tham gia vao doi song chung cua cong doan, doi thoai chan 
thanh voi mot linh muc, hay linh huong, dan than lam viec 
bac ai xa hoi, thuc hanh sam hoi, tan tarn lo viec giao due 
con cai". Neu van con co su hoai nghi ve tinh hop phap 
cua cuoc hon nhan that bai, thi can phai nho den cac toa 
an hon phoi co tham quyen xet xu can than. Nao trang cua 
con nguoi ngay nay trong tarn muc rong Ion thuong nghich 
lai voi each hieu cua Kito giao ve hon nhan, von duoc cho 
la bat kha phan ly va san long don nhan con cai. Do bi anh 
huong nhieu boi each suy nghi nay, nhieu Kito huu ngay 
nay ket hon mot each, ma co le, thuong vo hieu nhieu hon la 
truoc day, boi le ho thieu mot uoc muon that su co mot cuoc 
hon nhan phu hop voi giao huan Cong giao, va song trong 



cac moi truong xa hoi voi bau khi due tin qua yeu at. Bai 
the, xac dinh mot cuoc hon phoi co chinh danh (validity) 
hay khong la dieu quan trong va co the giup giai quyet van 
de. O dau cuoc hon nhan cu that bai chua duoc minh chung 
la vo hieu, yeu cau de duoc lanh nhan on tha thu bi tich va 
duoc chiu le, phu hop voi thuc hanh von da duoc Hoi thanh 
lap ra va chap thuan tu xua nay, la doi ban phai song "nhu 
ban hun, nhu anh em". Phai tranh lam moi hanh dong hay 
cu hanh chuc lanh cho nhung doi ket hop trai qui tac, "neu 
khong, cac tin huu co the hoang mang va hieu lam ve gia tri 
cua hon nhan". Loi chuc lanh (bene-dictio: su chuan nhan 
cua Thien Chua) cho mot moi quan he di nguoc thanh y 
Chua la mot loi mau thuan. 

Trong bai giang tai Cuoc hoi ngo cac Gia dinh The gioi o 
Milano ngay 3.6.2012, Due giao hoang Benedicts XVI mot 
lan nua co dip de noi len van de dau don nay: "toi cung 
phai noi mot chut voi nhung tin huu, du ho chap nhan giao 
huan cua Hoi thanh ve gia dinh, da dau don chiu phai mot 
hon nhan that bai va da li than. Cha muon cac con biet rang 
Due giao hoang va Hoi thanh nang do cac con trong cuoc 
chien dau nay. Cha khuyen khich cac con hay luon gan bo 
voi cong doan minh, va Cha chan thanh hi vong rang giao 
phan cua cac con dang phat trien nhung sang kien thich hop 
de don tiep va dong hanh voi cac con". 

Thuong Hoi dong Giam muc gan day nhat ve de tai "Tan- 
Phuc-Am-hoa de thong truyen due tin Kito giao" (tu 
7-28.10.2012) mot lan nua noi ve hoan canh cua cac tin 
huu sau khi quan he hon nhan that bai (nhung day hon phoi 
van con vi la mot bi tich) da buoc vao mot quan he moi va 
song chung khong rang buoc hon phoi bi tich. Trong Thanh 
le ket thuc, cac Nghi phu da noi voi nhung nguoi trong hoan 



canh ay nhu sau: "Chung toi muon noi voi tat ca cac anh 
chi em do rang Thien Chua Tinh Yeu khong bo roi bat cii 
ai, Hoi thanh cung yeu thuong ho, Hoi thanh la mot can nha 
tiep <36n tat ca moi nguoi, rang ho van la thanh phan cua 
Hoi thanh cho du ho khong the don nhan bi tich Giai toi va 
Thanh thl". 

NHANDjNH DI/ATREN CO SGf NHAN HOC VA THAN HOC BI TICH 

Con nguoi trong boi canh the tuc hoa ngay nay thuong khong 
hieu duoc giao ly ve mot hon nhan bat kha phan ly. Noi dau 
nhiing true giac co ban cua due tin Kito giao khong con nua, 
thi viec gia nhap Hoi thanh chi thuan tuy co tinh each tap 
tuc qui udc (van hoa - xa hoi) se khong the du sue huong 
dinh cho cac quyet dinh quan trong trong cuoc song hay tao 
mot be dung viing chac giua nhiing khung hoang hon nhan 
- cung nhu nhung khung hoang trong doi linh muc va doi 
tu. Nhieu nguoi dat cau hoi: lam sao ma toi co the gan ket 
voi mot nguoi dan ba hay mot nguoi dan ong suot doi duoc? 
Ai co the cho toi biet cuoc hon nhan cua toi se nhu the nao 
trong muoi, hai muoi, ba muoi, bon muoi nam niia? Co the 
co hay khong mot day rang buoc dut khoat voi mot nguoi 
nao do hay khong? Ngay nay co rat nhieu quan he hon nhan 
bi dam vo cang lam cho nhiing nguoi tre ngo vuc hon niia 
nhung chon lua cuoc song co tinh vinh vien. 

Dang khac, ly tuong - von duoc xay dung tren binh dien 
sang tao - chung thuy giua mot nguoi nam va mot nguoi nu 
khong he mat di su hap dan cua no, nhu nhiing cuoc dieu 
tra tham do y kien nhiing nguoi tre gan day cho thay. Hau 
het deu khao khat mot moi quan he ben viing va lau dai, gan 
lien voi ban tinh thieng lieng va luan li cua nhan vi. Hon 
niia, nguoi ta cung khong duoc quen gia tri nhan hoc cua 



hon nhan bat kha phan ly: giu gin nhung nguoi phoi ngau 
khong bi roi vao tinh trang song theo tinh khi that thuong 
va chi biet hanh xu theo cam tinh cua tarn trang. No giup 
ho tiep tuc ton tai sau nhung kho khan thu thach rieng tu va 
vuot thang duoc nhung kinh nghiem dau thuong. Tren het, 
no bao ve cac con tie, ma phan nhieu la nan nhan ganh chiu 
noi bat cong cua tinh trang do vo gia dinh. 

Tinh yeu la cai gi do con hon cam tinh va ban nang. Ban 
chat cua tinh yeu la su tu hien. Trong tinh yeu hon nhan, 
hai nguoi mot each y thuc va chu y noi voi nhau: mai mai 
chi co anh (em) va chi co anh (em) ma thoi. Loi Chua noi: 
"Dieu Thien Chua da ket hop" tuong ung voi loi hua cua 
doi tan hon: "Em nhan anh lam chong ... Anh nhan em lam 
vo ... de yeu thuong va ton trong anh (em) moi ngay suot 
doi". Linh muc chuc lanh cho giao uoc doi hon phoi ki ket 
voi nhau truoc mat Thien Chua. Neu co ai do nghi ngo lieu 
day hon phoi co ton tai hay khong, xin hay hoc biet Loi cua 
Chua sau day: "Thud ban dau, Dang Tao H6a da lam ra con 
nguoi co nam co nu, va Nguoi da phan: ' Vi the, nguoi ta se 
lia cha me ma gan bo voi vo minh, va ca hai se thanh mot 
xuong mot thit' . Nhu vay, ho khong con la hai, nhung chi la 
mot xuong mot thit" (Aft 19, 4-6). 

Doi voi nguoi Kito huu, hon phoi cua nhiing nguoi da duoc 
rua toi, duoc gia nhap vao Than Minh cua Chua Kito, co 
tinh bi tich va do do, la mot thuc tai sieu nhien. Mot van 
de muc vu nghiem trong xuat hien tu su kien: nhieu nguoi 
ngay nay xet hon nhan Kito giao chi theo nhung tieu chuan 
thuc tien va the gian. Nhiing nguoi chi nghi theo 'thoi the 
gian' (ICr 2, 12) thi khong the hieu duoc hon nhan la mot bi 
tich. Hoi thanh khong the dap ung tinh canh nguoi ta ngay 
cang khong hieu duoc su thanh thieng cua hon nhan bang 



each tu thay doi de thich nghi voi thuc te duoc cho la khong 
the tranh khoi do, nhung chi bang su tin cay vao "Than Khi 
phat xuat tu Thien Chua, de nhan biet nhung an hue Thien 
Chua da ban cho chung ta" (lCr 2,12). Hon nhan bi rich 
la bang chung cua quyen nang cua an sung, quyen nang 
bien doi con nguoi va chuan bi cho toan the Hoi thanh mot 
Thanh Thanh la Gierusalem moi, la hinh anh cua Hoi thanh 
duoc chuan bi san sang "nhu tan nuong trang diem de don 
tan lang" (Kh 21,2). Tin Mung ve su thanh thien cua hon 
nhan phai duoc cong bo nhu mot loi ngon su boc true. Khi 
chay theo tinh than cua thoi dai, mot ngon su met moi di tim 
su cuu vot rieng cho minh ma khong tim on cuu do cua the 
gioi trong Due Giesu Kito. Trung thanh voi loi ung thuan 
hon nhan la mot dau chi tien tri cua on cuu do Thien Chua 
ban cho the gioi. "Ai hieu duoc thi hieu" (Mt 19,12). Nho 
an sung bi tich, tinh yeu hon nhan duoc thanh luyen, duoc 
cung co cho kien viing va nen cao trong. "Vi duoc ket uoc 
tu su tin tuong lan nhau va nhat la vi da duoc thanh hien 
boi bi tich cua Chua Kito, nen tinh yeu ay, khi thinh vuong 
ciing nhu luc gian nan, luon trung thanh bat kha phan ly ca 
noi than xac lan trong tarn hon, va do do loai han moi hinh 
thuc ngoai tinh va li di" {Gaudium et spes, 49). Trong sue 
manh cua bi tich hon phoi, doi vo chong tham du vao tinh 
yeu cua Thien Chua, mot tinh yeu dut khoat va chac chan 
khong thu hoi. Boi the, ho co the la chung nhan cua tinh 
yeu trung thanh cua Thien Chua, nhung ho phai nuoi duong 
tinh yeu cua minh thuong xuyen nho song bang due tin va 
due men. 

Phai nhin nhan thuc te co nhiing hoan canh - ma moi muc 
tu deu biet - trong do vo chong hau nhu khong the song 
chung duoc nua boi nhung li do kha thuyet phuc, chang 



han nhu vi li do bao hanh ve the li hay tarn M. Trong nhung 
truong hop kho khan nhu the, Hoi thanh luon cho phep doi 
ban li than va khong song chung vdi nhau nua. Dau the, 
phai nhd rang day hon phoi dirge thiet lap hop phap van 
con nguyen ven trudc mat Thien Chua, va cac ca nhan doi 
ben khong dirge tu do ket udc cuoc hon nhan moi, chung 
nao nguoi phoi ngau kia con song. Vi the, cac muc tu va 
cong doan Kito hiru con phai cat cong tien hanh di hoa giai 
nhirng tnrong hop nay, hoac neu nhir khong the dirge, giup 
do nhirng ngiroi lien quan chap nhan hoan canh kho khan 
ay trong due tin. 

NHAN DjNH DI/ATREN THAN HOC LUAN LY 

Mot dieu thuong xuyen dugc de nghi la nen cho phep nhung 
nguoi li di tai hon tu quyet dinh, theo luong tarn ho, co the 
dugc rude le (hay hiep le) hay khong. Luan cii dua tren khai 
niem "luong tarn" von van con gay ban cai nay da bi Bo Giao 
ly Due tin, qua mot van kien nam 1994, bac bo. Di nhien la 
nguoi tin huu phai xet minh moi khi tham du thanh le xem 
ho co dugc rude le hay khong, va mot toi nghiem trong ma 
chua dugc xung thu va xa giai luon la mot ngan tro cho viec 
hiep le. Dong thoi ho co nghia vu dao tao luong tarn minh 
va de luong tarn dugc thong hieu su that. Muon the ho con 
phai lang nghe Huan quyen cua Hoi thanh. Huan quyen se 
giup ho "khong di chech ra khoi nhung thien hao that cua 
con nguoi, hon the nua, nhat la giup ho, trong nhung van 
de kho khan hon, hieu biet dugc chan ly each chac chan va 
song chan ly ay" (Veritatis splendor, 64). Neu mot nguoi da 
li di tai hon tin tudng each chu quan trong luong tarn minh 
rang cuoc hon nhan trudc cua minh la vo hieu (invalid), thi 
dieu ay con can phai dugc toa an hon phoi co tham quyen 
xac nhan each khach quan. Hon uoc khong don thuan chi la 



quan he giua hai nguoi voi Chua, no con la mot thuc tai cua 
Hoi thanh, mot bi tich, va su quyet dinh tinh hieu lyc cua 
no khong thuoc ve cac ca nhan duong su ma thuoc ve Hoi 
thanh, Than the huyen nhiem cua Chua Kito ma ho gia nhap 
vao nho due tin va phep Rua. "Neu cuoc hon nhan trade cua 
hai nguoi tin huu da li di tai hon ma co hieu luc, thi du trong 
hoan canh nao di nua su ket hop moi cua ho cung khong the 
duoc xem la hop phap, va do do tu no viec lanh nhan cac 
bi tich la khong the duoc. Luong tarn cua ca nhan bi rang 
buoc boi luat nay ma khong co truong hop ngoai le" (Hong 
y Joseph Ratzinger, "Phai thiet lap hudng muc vu cho hon 
nhan dua tren su that", L 'Osservatore Romano, ban tieng 
Anh, ngay 7.12.2011, tr. 4). 

Giao huan ve epikeia - theo do mot luat co the noi chung la 
co hieu luc nhung khong phai bao gio cung ap dung duoc 
cho moi hoan canh cu the - co le khong duoc vien dan o 
day, boi le trong truong hop cua su bat kha phan ly cua hon 
nhan bi tich, chung ta dang cham toi mot thien luat (luat do 
chinh Chua thiet lap) ma Hoi thanh khong duoc tuy tien ap 
dung. Tuy nhien - nhu chung ta thay truong hop cua dac an 
thanh Phaolo (privilegium Paulinuni) - Hoi thanh co tham 
quyen giai thich ro hon nhiing dieu kien phai duoc hoan tat 
de mot cuoc hon nhan bat kha phan ly, nhu loi Chua Giesu 
day, thanh hien thuc. Tren co so do, Hoi thanh da xac dinh 
nhung ngan tro (impediments) hon phoi, Hoi thanh cung da 
nhan ra nhung li do khien tieu hon (annulment = hon nhan 
chua thanh su), va trien khai mot tien trinh cu the chi tiet de 
dieu tra nhiing li do nay. 

Mot truong hop khac co the chap nhan cho nhung nguoi li 
di tai hon duoc lanh nhan cac bi tich duoi hinh thuc vi long 
tu bi hay thuong xot. Vi chinh Chua Giesu da bieu 16 su lien 



doi voi noi dau kho va do tran tu bi bac ai tren nhung nguoi 
do, cho nen long tu bi dirge cho la pham chat dac trtrng cua 
nguoi mon de dich thuc cua Nguoi. Bieu nay dung, nhung 
khong tning muc dich khi duoc chap nhan nhu mot luan 
cu trong lanh vuc than hoc bi tich. Toan the nhiem cuoc bi 
tich la mot cong trinh cua Long thuong xot cua Chua va no 
khong the don gian bi hat ra ria chi boi mot su khan cau den 
long thuong xot. Mot khan cau long thuong xot sai trai ve 
mat khach quan thi cung co nguy co tarn thuong hoa hinh 
anh cua Thien Chua, voi ham y rang Thien Chua khong the 
khong tha thu. Mau nhiem Thien Chua khong chi bao ham 
Long thuong xot cua Ngai ma con bao ham ca su thanh 
thien va cong minh cua Ngai nua. Neu nguoi nao phai loai 
bo di nhung dac tinh nay cua Thien Chua va coi thuong toi 
loi, rot cuoc ho cung se khong the mang den cho ai long tu 
bi hay thuong xot cua Ngai. Chua Giesu gap go nguoi phu 
nu pham toi ngoai tinh voi tarn long het muc chanh thuong, 
nhung Nguoi da noi voi chi ta, la "hay di va dung pham 
toi nua" (Ga 8,11). Long thuong xot cua Chua khong mien 
cho chung ta tuan giu cac gioi ran cua Ngai hoac luat le cua 
Hoi thanh. Nhung dung hon, tinh thuong ay tiep them cho 
chung ta an sung va sue manh de chu toan gioi luat, de chup 
bat chung ta va nang day sau khi sa nga, va song doi minh 
each vien man theo hinh anh cua Cha chung ta tren troi. 

viecchAm socmucvu 

Cho dau khong the chap nhan cho nhung nguoi li di tai hon 
lanh nhan cac bi tich, trong tarn nhin cua ban chat van de, 
chung ta cang bi thuc bach phai bay to quan tarn muc vu 
hon nua cho nhung thanh phan tin huu nay, chi dan ho each 
ro rang huong den cai ma than hoc mac khai va Huan quyen 
phai noi. Con duong Hoi thanh chi dan khong de di doi voi 



nhung nguoi co lien luy. The nhimg ho nen biet va thay rang 
Hoi thanh nhu mot cong doan cuu do dong hanh che cho ho 
tren hanh trinh doi song cua minh. Trong tarn muc xa nhat 
cac ben co gang hieu duong loi thuc hanh cua Hoi thanh va 
kieng khem viec rude le, ho da trao ban mot chiing tu cua 
rieng ho cho tinh bat kha phan ly cua hon nhan. 

Hien nhien, viec cham soc muc vu cho nhiing nguoi li di tai 
hon khong duoc gian luge chi con la van de co dugc xung 
toi rude le hay khong. No gan lien voi mot huong muc vu 
voi tarn rong Ion hon nhieu, trong do ta tim each thuc thi 
cong li cho cac hoan canh khac nhau. Dieu quan trong la 
phai nhin nhan co nhiing each khac, ngoai viec hiep thong 
bi tich, de song giao hao voi Thien Chua. Nguoi ta co the 
den gan Chua bang each tro ve voi Ngai trong niem tin, cay 
va men, trong hoan cai va cau nguyen. Thien Chua co the 
van than tinh va ban on cuu do cho chung ta bang nhieu 
each khac nhau, cho dau ta thay minh dang o trong mot tinh 
canh song mau thuan. Nhu cac van kien Huan quyen gan 
day da nhan manh, cac muc tu va cong doan Kito hun duoc 
keu goi hay tiep don nhiing nguoi trong tinh canh trai qui 
tac mot each coi mo va chan thanh, hay ho tro ho voi thien 
cam va each hun hieu, giup ho kham pha ra tinh thuong cua 
Chua la Muc Tu Nhan Lanh. Neu viec cham soc muc vu 
dam re sau tu chan ly va tinh yeu thuong, ta se kham pha 
nhiing loi di dung dan va nhiing phuong phap tiep can luon 
luon moi me. * 



